TÒA  GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TỈNH 

BISHOP'S  HOUSE  OF  HA  TINH  DIOCESẼ 

Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh,  Việt  Nam 

Thach  Trung  commune,  Ha  Tinh  City,  Ha  Tinh  province,  Viet  Nam 
VVebsite:  http://giaophanhatinh.com 
Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone:  (+84)  865  165  167 


số  14/2020/T-GM 


Vân  Hạnh,  ngày  03  tháng  6  năm  2020 


THƯ  RAO 

V/v.  Truyền  chức  Phó  tế 

Kính  gửt  Quý  Cha,  Quý  Tu  sỹ,  Chủng  sinh 

và  cộng  đoàn  Dân  Chúa  tại  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 

Quý  ông  bà  và  anh  chị  em  thân  mến, 

Tôi  dự  định  sẽ  truyền  chức  Phó  tế  cho  các  thầy  thuộc  Khóa  XIII,  Đại  Chủng  viện  Thánh 
Phanxicô  Xaviê,  có  tên  sau  đây: 


TT 

Tên  thánh  -  Họ  tên 

Ngày  sinh 

Nguyên  quán 
(Giáo  xứ) 

1 

Giuse 

Nguyễn  Văn 

Chính 

16/01/1990 

Mỹ  Lộc 

2 

Anphong 

Trần  Đình 

Chung 

20/01/1985 

Thu  Chỉ 

3 

Antôn 

Trần  Văn 

Dũng 

15/02/1985 

Cửa  Sót 

4 

GB. 

Lê  Quốc 

Hưng 

02/06/1987 

Cửa  Sót 

5 

Phêrô 

Nguyễn  Văn 

Khánh 

14/06/1989 

Trại  Lê 

6 

Phêrô 

Lê  Văn 

Khoa 

20/02/1984 

Liên  Hòa 

7 

Phêrô 

Võ  Tá 

Luyện 

20/06/1985 

ChânThành 

8 

Phêrô  Khoa 

Phạm  Thành 

Luân 

08/01/1989 

Kẻ  Đông 

9 

Anphong 

Nguyễn  Thanh 

Nhàn 

28/10/1986 

Chân  Thành 

10 

Phaolô 

Nguyễn  Văn 

Phục 

12/04/1982 

Gia  Phổ 

11 

Antôn 

Nguyễn  Minh 

Tâm 

10/02/1985 

Hương  Bình 

12 

Phêrô 

Mai  Văn 

Trung 

20/10/1985 

Minh  Cầm 

13 

Antôn 

Lê  Thanh 

Tuấn 

15/02/1985 

Xuân  Tình 

14 

Phêrô 

Hoàng  Quốc 

Việt 

04/10/1987 

Nghĩa  Yên 

1 


Theo  quy  định  tại  các  điều  1043  và  1051  của  Bộ  Giáo  luật  hiện  hành,  nếu  ai  biết  ứng  viên 
nêu  trên  mắc  ngăn  trở  hoặc  không  xứng  đáng  lãnh  nhận  chức  thánh  thì  buộc  phải  trình 
báo  với  Đấng  Bản  quyền  Giáo  phận  hoặc  cha  quản  xứ.  Mọi  trình  báo  xin  thực  hiện  trước 
ngày  25  tháng  6  năm  2020.  Người  trình  báo  cần  cung  cấp  tên,  địa  chỉ  và  số  điện  thoại  của 
mình  để  Tòa  Giám  mục  liên  lạc  khi  cần. 

Xin  các  cha  quản  xứ  công  bố  Thư  rao  này  vào  các  thánh  lễ  Chúa  Nhật  07/6;  14/6  và 

21/6/2020. 

Xin  cộng  đoàn  Dân  Chúa  hiệp  thông  cầu  nguyện  cho  Giáo  phận,  cách  riêng  cho  các  thầy. 

Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Maria,  Mẹ  Thiên  Chúa,  Bổn  mạng  của  Giáo  phận,  xin  Chúa 
chúc  lành  cho  tất  cả  chúng  ta. 


2 


